đừng ghen tị 
mà hãy biết ơn 


Và bây giờ, hỡi các con của ta, hãy lắng nghe ta và hãy coi chừng tinh 
thân lừa dối và đố ky. Vì lòng đố ky thống trị toàn bộ tâm trí con người, 
khiến họ không ăn không uống, không làm được việc gì tốt. Nhưng nó 
luôn gợi ý cho anh ta tiêu diệt kẻ mà anh ta ghen tị; và chừng nào kẻ bị 
ghen tị còn phát triển, thì kẻ ghen tị sẽ tàn lụi... Tôi đã học được rằng 
sự giải thoát khỏi sự đố ky đến từ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Vì nếu 
một người chạy trốn đến cùng Chúa, thì tà linh sẽ lánh xa người ấy và 
tâm trí người ấy nhẹ nhàng. Và từ đó trở đi, anh ta thông cảm với 
người mà anh ta ghen tị và tha thứ cho những kẻ thù địch với anh ta, 
và vì vậy anh ta chấm dứt sự ghen tị của mình. GIAI THƯ CỦA 
SIMEON 1:16-20 


Vậy, hỡi các con, hãy coi chừng mọi ganh ghét đố ky, và hãy bước đi 
trong lòng đơn sơ, để Đức Chúa Trời cũng ban cho các con ân điển, 

vinh hiển và phước lành trên đầu các con, như các con đã thấy trong 
trường hợp của Giô-sép. GIAI THƯ CỦA SIMEON 2:5 


Hỡi các con, hãy hết lòng yêu thương từng người anh em mình, thì tinh 
thân đố ky sẽ rút khỏi các con. Vì điêu này làm cho tâm hôn man rợ và 
hủy hoại thể xác; nó gây ra sự tức giận và chiến tranh trong tâm trí, 
khuấy động những hành động đẫm máu, khiến tâm trí trở nên điên 
cuồng, khiến tâm hồn xao xuyến và thể xác run rẩy. Vì ngay cả trong 
giấc ngủ, sự ghen tuông ác độc vẫn gặm nhấm, và với những ác thần 
quấy rối tâm hồn, khiến thể xác bối rối, và đánh thức tâm trí khỏi giấc 
ngủ trong sự bối rối; và giống như một linh hôn xấu xa và độc hại, nó 
xuất hiện đối với loài người. GIAO CỨU CỦA SIMEON 2:7-9 


Vì lòng ghen tị cũng hoạt động chống lại những người. 
thịnh vượng: bao lầu nó nghe hoặc nhìn thấy thành công 
của họ thì nó luôn suy yếu. GIAO ƯỚC GAD 1:22 - 
Chính nghĩa diệt trừ hận thù, khiêm nhường diệt trừ đố ky. 
Vì người công bình và khiêm nhường sẽ xấu hổ khi làm 
điều bất công, không phải vì người khác mà vì lòng mình 
quở trách, vì Đức Giê-hô-va đoái xem khuynh hướng của 
người. GIAO ƯỚC GAD 1:27-28 

Đối với người nghèo, nếu không ghen tị, anh ta làm hài 
lòng Chúa trong mọi việc, thì anh ta có phúc hơn mọi 
người, vì anh ta không phải làm việc vất vả của những 
kẻ vô ích. Vậy anh em hãy dẹp bỏ lòng ghen tương, 

và hãy yêu thương nhau với lòng ngay thẳng. 

GIAO ƯỢC GAD 2:15-16 


Tôi cũng sẽ không ghen tị; vì một người đàn ông như vậy 
sẽ không có mối tương giao với sự khôn ngoan. 

SỰ KHÔN NGOAN CUỦA Sa-lô-môn 6:23 

Đừng ghen tị với vinh quang của một tội nhân: vì bạn 
không biết điều gì sẽ là kết thúc của mình. GIÁO ÁN 9:11 
Sự giàu có không đẹp đẽ đối với một kẻ ngu dốt: 

và một kẻ đố ky nên làm gì với tiền bạc? GIÁO ÁN 14:3 


Không có gì tệ hơn anh ta ghen tị với chính mình; và đây 
là một recompence của sự gian ác của mình. Và nếu anh 
ta làm điều tốt, anh ta làm điều đó một cách miễn cưỡng; 
và cuối cùng anh ta sẽ tuyên bố sự gian ác của mình. 

Kẻ đố ky có con mắt độc ác; nó ngoảnh mặt đi, và khinh 
để loài người. Con mắt của kẻ tham lam không hài lòng 
với phần của mình; và sự gian ác của kẻ ác làm cho tâm 
hồn nó khô héo. Một con mắt độc ác ghen tị với bánh mì 
của anh ta, và anh ta là một người da đen tại bàn của 
mình. TRUYỀN ĐẠO 14:6- 10 

Ganh tị và phẫn nộ rút ngắn tuổi thọ, và cẩn thận mang 
lại tuổi già trước thời hạn. GIÁO ĐOẢN 30:24 


Đừng lo lắng vì những kẻ làm điều ác, cũng đừng ghen tị 
với những kẻ làm điều ác. Vì chẳng bao lâu nữa chúng sẽ 
bị đốn hạ như cỏ khô héo như cỏ xanh. Thi Thiên 37:1-2 


..Vì tôi ghen tị với những kẻ ngu ngốc, khi tôi ¡ thấy sự 
thịnh vượng của kẻ ác.. .Mắt chúng lộ ra vẻ mập mạp: 
chúng. có nhiều hơn những gì trái tim có thể mong muốn... 
Kìa, đây là những kẻ vô đạo, những kẻ thịnh vượng trong 
thế giới; họ ngày càng giàu có... Khi tôi biết điều này, tôi 
quá đau đớn; Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa 
Trời; sau đó hiểu tôi kết thúc của họ. Chắc chắn Chúa đã 
đặt chúng vào những nơi trơn trượt: Chúa đã ném chúng 
vào nơi hủy diệt... Vì, kìa, những kẻ ở xa Chúa sẽ bị diệt 
vong: Chúa đã tiêu diệt tất cả những kẻ đi đàng điểm xa 
Chúa. Nhưng thật tốt cho tôi được đến gần Đức Chúa Trời: 
Tôi đã tin cậy nơi Giê- hô-va Đức Chúa Trời, để tôi có thể 
thuật lại mọi công việc của Ngài. thánh vịnh 73 


Bạn không ghen tị với kẻ áp bức, và không chọn con 
đường của hắn. Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian ác, 
nhưng bí mật của Ngài ở cùng người công bình. 

Châm Ngôn 3:31-32 

Một trái tim lành mạnh là sự sống của xác thịt: nhưng 
ghen tị với sự mục nát của xương. Châm Ngôn 14:30 
Lòng ngươi chớ ganh tị với kẻ tội lỗi; nhưng hãy kính sợ 
Đức Giê-hô-va trọn ngày. Vì chắc chắn có một kết thúc; 
và kỳ vọng của ngươi sẽ không bị cắt đứt. 

Châm Ngôn 23:17-18 

Đừng ghen tị với những người đàn ông xấu xa, cũng 
không muốn ở bên họ. Vì lòng họ nghiên cứu sự hủy diệt, 
và mỗi họ nói điều gian ác. Châm Ngôn 24:1-2 

Đừng lo lắng về những kẻ ác, và đừng ghen tị với kẻ ác 
Vì sẽ không có phần thưởng nào cho kẻ ác; ngọn nến 
của kẻ ác sẽ bị dập tất. Châm Ngôn 24:19-20 

Phẫn nộ là độc ác, và tức giận là thái quá; Nhưng ai có 
thể đứng vững trước sự đổ ky? Châm Ngôn 27:4 


